TÒA  GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 

BISHOP'S  HOUSE  OF  HA  TINH  DIOCESẺ 

Thạch  Trung,  Tp.  Hà  Tĩnh,  Hà  Tĩnh,  Việt  Nam 

Thach  Trung  commune,  Ha  Tinh  City,  Ha  Tinh  province,  Viet  Nam 
Websíte:  http://giaophanhatinh.com 
Email:  vanphongtgm@giaophanhatinh.com 
Phone:  (+84)  865  165  167 


SỐ  04/2020/TB-G  M 


văn  Hợnh,  ngày  23  tháng  4  nâm  2020 


THÔNG  BÁO 

Về  việc  khôi  phục  một  phần  các  hoợt  động  tợi  các  giáo  xứ 


Kính  gửi:  Quý  Cha,  Quý  Tu  sỹ  nam  nữ,  Quý  Chủng  sinh 

và  Cộng  đồng  Dân  Chúa  Giáo  phận  Hà  Tĩnh 


Tại  Giáo  phận  chúng  ta,  đại  dịch  viêm  phổi  Vũ  Hán  (COVID-19)  đã  phần  nào  được  giảm 
thiểu,  các  biện  pháp  phòng  ngừa  đã  được  dở  bỏ  một  phần.  Tuy  nhiên,  nguy  cơ  dịch  tái 
bùng  phát  là  điều  vẫn  đang  đe  dọa  chúng  ta.  Vậy,  tôi  thông  báo  đến  Quý  cha  và  Cộng 
đoàn  Dân  Chúa  một  số  lưu  ý  như  sau: 

1.  Về  việc  cử  hành  thánh  lễ: 


-  Các  cha  tái  lập  việc  dâng  thánh  lễ  hằng  ngày  nhưng  nên  chia  nhỏ  số  lượng 
người  tham  dự  như  dâng  lễ  riêng  cho  từng  giới,  từng  giáo  họ,  đặc  biệt  là  các 
Chúa  Nhật,  lễ  trọng. 

-  Cẩn  thận  áp  dụng  các  biện  pháp  phòng  ngừa  mà  các  cơ  quan  chuyên  môn 
khuyến  cáo.  Tạo  không  gian  thoáng  đãng  nhất  có  thể  khi  cử  hành  thánh  lễ,  cần 
rửa  tay  sát  khuẩn  trước  và  sau  khi  dâng  lễ,  giáo  dân  cần  đeo  khẩu  trang  khi 
tham  dựthánh  lễ. 

-  Chưa  tiến  hành  các  cuộc  lễ  như  chầu  lượt,  quan  thầy,  tĩnh  tâm,  hội  họp,  hành 
hương...  có  đông  người  tham  dự. 


-  Các  linh  mục  đồng  tế  trong  thánh  lễ,  khi  rước  Mình  Máu  Thánh  Chúa  -  kể  cả 
chủ  tế  -  chỉ  dùng  hình  thức  chấm  Mình  Thánh  vào  Máu  Thánh,  linh  mục  hiệp  lễ 
cuối  cùng  sẽ  rước  hết  Máu  Thánh  và  tráng  chén  lễ.  Những  người  khác  đều  rước 
lễ  bằng  tay. 


-  Những  người  già,  trẻ  em,  người  ốm  đau,  những  người  có  triệu  chứng  sốt,  ho... 
chưa  được  đến  tham  dự  thánh  lễ.  Những  người  đi  xa  về  tự  giác  cách  ly  như  quy 
định  của  các  cơ  quan  chức  năng. 

-  Những  người  chưa  muốn  tham  dự  thánh  lễ  chung  với  cộng  đồng  trong  các  dịp 
lễ  buộc  ờ  thời  điểm  này,  vẫn  được  phép  ở  nhà  hiệp  thông  bằng  các  việc  lành 
khác. 


1 


2.  Về  Bí  tích  Hòa  giải:  Chấm  dứt  việc  ban  Bí  tích  Hòa  giải  tập  thể.  Khi  cử  hành  bí  tích 
này,  cả  hối  nhân  và  linh  mục  ban  bí  tích  phải  đeo  khẩu  trang  và  giữ  khoảng  cách  an 
toàn. 

3.  Về  công  tác  giáo  lý  và  giới  trẻ:  Tiếp  tục  tạm  hoãn  các  chương  trình  học  giáo  lý  của 
học  sinh  cũng  như  các  sinh  hoạt  khác  của  Ban  Giáo  lý,  Ban  Giới  trẻ  và  Thiếu  nhi  Thánh 


Thể. 


4.  Về  công  việc  làm  ăn  và  môi  trường  xã  hội:  Giáo  phận  chúng  ta  có  nhiều  anh  chị  em 
đi  lao  động,  học  tập  ở  nước  ngoài  và  các  thành  phố  lớn,  đồng  thời  cũng  có  những  khu 
công  nghiệp  sử  dụng  nhiều  lao  động  cả  trong  và  ngoài  nước.  Vậy,  những  anh  chị  em 
nào  thuộc  trường  hợp  trên,  cần  cẩn  trọng  áp  dụng  những  biện  pháp  phòng  ngừa  để 
bảo  đảm  sức  khỏe  cho  mình,  cho  gia  đình  và  cộng  đồng.  Mong  các  cha  Quản  xứ  tiếp 
tục  thường  xuyên  nhắc  nhở,  hướng  dẫn  cộng  đoàn  tiếp  tục  ý  thức  phòng  tránh  dịch 
bệnh. 

Kính  thưa  Quý  cha  và  Quý  ông  bà  anh  chị  em, 

Chúng  ta  tạ  ơn  Chúa  vì  đã  thương  trợ  giúp  chúng  ta  trong  giai  đoạn  khó  khăn  này.  Tôi 
mong  mỏi  cộng  đoàn  tiếp  tục  cầu  nguyện,  làm  việc  lành  để  cầu  nguyện  cho  đại  dịch 
sớm  chấm  dứt  trên  toàn  thế  giới.  Tôi  cũng  kêu  gọi  mọi  người  chung  tay  giúp  đỡ  những 
anh  chị  em  gặp  hoàn  cảnh  khó  khăn  trong  cơn  gian  nan  này. 

Nhờ  lời  chuyển  cầu  của  Đức  Trinh  Nữ  Maria  Mẹ  Thiên  Chúa,  chúng  ta  cùng  hiệp  thông 
cầu  nguyện  và  tin  tưởng  sẽ  được  Chúa  nhậm  lời. 


GIÁM  MỤC  GIÁO  PHẬN  HÀ  TĨNH 


2 


